


VĂN LUYỆN 


NHÀ XUẤT BẢN ÂM Ịll 
















VĂN LUYỆN 



(đàn tranh) 


♦ 


NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC 



LỜI NÓI ĐẦU 


Tập sách này nhằm phục vụ những người tự học đàn thập lục, chưa biết gì về đàn 
thập ỉục, nhưng đã biết ký xướng ảm. 

Nếu đạt được những yêu cầu đề ra cho từng bài một, sau khi học xong tập này, 
người tự học sẽ có một số vốn về cơ bản, về ngón kỹ thuật, về các cách đánh; với sổ vốn 
đó, có thế đánh được bài nhạc cố, nhạc dãn ca và cũng có thể tham gia dàn nhạc dân 
tộc hiện đại, đánh những bài nhạc phổi khí không quá khó. 

Vì cơ bán, ngón kỹ thuật, các cách đánh, chúng tôi nêu lẽn hầu hết vốn cố đã có và 
hiện nay còn đang được dùng nhiều. Cách nào rất ít dùng tới như “ngón tích" chứng 
tôi không nêu. Ngoài ra, dựa vào ca bán cứa vốn cổ, chúng tôi cố gắng đưa thêm vào 
một vãi ngón mới, ví dụ như "ngón á" kiểu mới, “ngón song huyền"... Những ngón này 
có thí có hiệu quá tót qua thế nghiệm ớ dàn nhạc dân tộc hiện đại có phối khi. 

Kinh nghiệm chưa được bao nhiêu, chúng tôi phái cố gắng nhiều đề biên soạn tập 

I của phương pháp tự học đàn thập lục này. 

Rất mong được sự góp ý cứa các nghệ sỉ có kinh nghiệm, cứa anh chị em tự học VỚI 

tập sách này. 

VĂN LUYỆN 


4 


3 



PHẲN THỨ NHẤT 


Giới thiệu cây đàn thập lục 


1. Tên gọi: Cày đàn mà chúng ta học, ở miền Bác gọi là đàn thập lục. ơ miền Nam 
- và cũng có một số người miền Bắc - gọi là đàn tranh. 

2. Các t>ộ phận chính: 1. Mặt hộp tiếng vang; 2. Trục lên dây; 3. Con nhạn (gọi 
thế vì thấy giống chim nhạn, cũng có người gọi là con ngựa) dùng để dân tiếng đàn vào 
hộp tiếng vang, đồng thời để lên xuống độ cao của dây; 4. Cầu; 5. Dây đàn (xem hình 

vẽ). 


CÂY ĐÀN THẬP LỰC 

rV (4) Cầu 



3. Dây dàn: Đàn thập lục học trong sách này là đàn thập lực nhỏ, âm sắc giọng nữ 
cao (xôpranô). Dây mắc cho nó cả thảy là 16, bằng thép, cùng cơ, cỡ bé bằng dây 
măngđôlin kêu rất vang. 

Loại dây bằng thép dễ gỉ, lúc chưa gí tiếng kêu trong trẻo, nhimg ít bền, từ trong 
trẻo sang “đục”. Để gi ứ tiếng của loại dây này được tốt, cần phải thường dùng giấy 
giáp (giấy nhám) đánh dây. 

Loại dây bằng thép không gỉ, tiếng kêu phần nào không trong trẻo bằng loại dây 
trên, nhưng bền hon, không hay đứt; dùng lâu, âm sắc ít bị thay đổi. 


So dây 


1. Đàn để trước mặt, đầu đàn thon bé ở phía bẽn trái; đầu to ở phía bên phải. So 
dây tức là so độ cao của những đoạn dây ở phía bên phải của con nhạn. 

t 


5 






2. Có thể so đây theo nhiều kiểu, tùy theo gam của bài nhạc ta đánh. Trong sách 
này, ta sẽ tập bài của một số kiểu thường dùng. Số kiểu gam đó có thể như sau: 
Kiểu 1: Đô rê'pha xon ỉa (đò) 

Kiểu 2: Đô rê' mi xon ỉa (đô) 

Kiểu 3: Đô rê'pha xon xi giáng (đô) ... 

(Nhũng gam nêu trên đây là gam nãm âm dân tộc. Cô thể so thành gam bảy âm 
hoăc nhiều hơn nữa, nhưng trong tập này chúng tôi không nói đến). 


3. So dây từ âm thấp lên cao, bắt đầu từ sợi dài nhất ở ngoài củng. 

Lấy gam kiểu 1 làm ví dụ, ta sẽ so dây đần thập lục theo bảng độ cao như sau: 



o 


o 


o 


-o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


16 

o 


Trong báng so dây này, ta có gam đỏ rê pha xon la (đô) ở ba âm vực. 

Nốt đô thấp nhất là nốt của dây dài nhất ngoài cùng (đô 1), nốt đô cao nhất là nốt 
của dây ngắn nhất ớ trong củng (đô 16). 

Nếu so dây theo một kiểu gam năm âm khác, cũng sẽ có ba âm vực như vậy. 

4. Vị trí của nhạn (ngựa): NhùTỉg con nhạn đứng cách xa cái cầu bao nhiêu thì 
tiếng đàn càng ngân vang bấy nhiêu. Do đó, khi xếp vị trí của từng con nhạn, ta cần 
phải xếp nó cách cái cầu ở mức càng xa nếu có thể, ở mức mà sau khi dây đã lên đến 
độ cao mong muốn, ngón tay trái ta ấn trên đoạn dây bên trái của nhạn ta nhận thấy 
dày không “cứng" quá mà cũng không “mềm” quá. Dây có thể nhấn nhá, nắn nót được. 
Tất nhiên, dưới những dây càng cao bao nhiêu thì nhạn càng gần cầu bấy nhiêu. 

Nhạn dịch về bôn phải thì nâng độ cao lên, dịch về bên trái thì hạ độ cao xuống. 
Khi cần lên xuống độ cao một ít (trong vòng nửa ảm), ta dịch nhạn qua lại. 

Vì cần thiết dịch nhạn qua lại một ít đổ lên xuống độ cao, cho nên đừng xếp các con 
ị nhạn dịch sát vào nhau. Nhất là dưới nhũng nốt “cơ động” (như nốt mi - pha, rê - mi, 
ỉa - xi giáng...), những con nhạn đó cần có một khoảng rộng cần thiết để dịch sang 
trái, phải khi đổi gam, nâng nốt mi lên pha, rê lên mi, la lên xi giáng...hoặc ngược lại. 

5. Sau khi mắc dây mói vào đàn, ta dùng ngón tay ấn, nắn vừa phải trên sọi dây (ở 
cả hai phía phái và trái của nhạn), để dây cuốn chặt vào chổ mắc dây, vào trục. Cần 
phải làm như thế vài lán, rồi mới len đến độ cao mong muốn. Để tránh tình trạng 
trong lúc đang đánh đàn, dây còn lỏng lẻo nên bị tụt thấp xuống. 

Tư thế đánh đàn 

Có nhiều tư thế đánh đàn. 

Tư thế thứ nhất - Đàn để trên mặt phản, người đánh đàn ngồi trên phản, chân 
phải co lại, xếp nằm trên mặt phản; chân trái co lại, xếp đứng. Tư thế này là theo kiểu 
cổ, lúc chơi đàn trong phòng. 




Tư thế thứ nhất 


-X »-■* , • , 


Tư thế thứ hai - Người đánh đàn ngồi trên một ghế chiều cao vừa phải, hai bàn 
chân chạm mặt đất hoặc mật sân khấu, đàn gác lên trên hai đùi. Tư thế này có thể 
dùng khi đánh ở sân khấu. 

Tư thế thứ ba - Đứng đánh, đàn để trên giá cao. Khi đánh đàn thập lục (có một 
tốp nhạc hoặc dàn nhạc đệm), tư thế này tốn đàn thập lục lên. Chiều cao của giá đàn 
cần vừa tầm mà hai tay gẩy và nắn nót dây được thoải mái. 


Tư thế thứ tư - Ngồi đánh, đàn để trên giá vừa. Dùng tư thế này khi đàn thập lục 
hòa chung trong dàn nhạc. Chiều cao của giá đàn cấn vừa tầm để khi ngồi đánh, hai 
tay gẩy và nắn nót dây đàn được thoải mái. 



Tư thế thứ tư Tư thế thứ năm 

Tư thế thứ năm - Người đánh đàn ngồi trên ghế, đầu đàn to gối trên đùi, đầu bé 
gối lẽn một cọc gỗ. Cọc gỗ này chiều cao ngang đùi hoặc thấp hon một ít, có đế vững 
vàng. (Có thể chạm trổ cọc gỗ cho đẹp). Tư thế này thường dùng khi đánh trên sân 
khấu hiện nay. 


7 










Hai bàn tay 

1. Bàn tay phải dùng để gẩy đoạn dây phía bên phải của nhạn. 

Bàn tay trái dùng để nhấn nhá, nắn nót đoạn dây phía bên trái của nhạn. 


2. Về các ngón tay: 

- Tay phái - Chúng ta tập gẩy với ba ngón tay phải: ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. 

- Tay trái - Để nhấn, vỗ, rung, chúng ta dùng ba ngón của tày trái: ngón trỏ, r.gỏ .i 
giữa và ngón áp út (ngón nhẫn), về cách dùng các ngón tay trái khi nhấn, vỗ, rung, 
chúng tôi sẽ nói tỉ mỉ ở những phần sau. 

Móng đàn 


Ngày xưa, các cụ giữ móng tay dài để gẩy đàn. 

Chứng ta cất móng tay ngắn và tra móng đàn vào cac ngón tay phải để gẩy đàn. 

1. Móng đàn nếu làm vói vẩy đồi mồi thi tốt nhất, vì vẩy đồi mồi rắn và dê nẩy; gẩy 
vào dây đàn bằng thép, tạo nên tiếng kêu vừa gẫy gọn, rõ ràng, vừa dịu và trong trẻo, 
không đanh. 

Trừ trường hựp cố ý tạo nên âm sắc đanh, không nên dùng móng bằng đồng, kền, 
vì các loại này khi gẩy vào dây, khua thành những tiếng rất đanh, cứng. 

Không có vẩy đồi mồi, đủng móng làm bằng nhựa rắn chắc cũng được. 


2. Mũi móng đàn nếu nhọn, gẩy lên bật thành tiếng đanh. Nếu mũi tù, tiếng kêu 
■ “bì bì” không rõ rảng. Tốt hon hết là móng đàn mũi hoi nhọn. 


\ 


Mủi nhọn 



Xấu 


Mũi tùy 


Xấu 


Móng đàn cho hai ngón trỏ, ngón giữa thường 
làm thẳng Riêng móng cho ngón tay cái, mũi hơi 
• chệch về phía bẽn trái; có như thế đánh mói thuận 
tay, thoải mái. 



3. Tra móng đàn vào đầu ngón tay, phải tra 
cho chặt. Tra chặt gẩy dề luru loát. 

Từ đầu ngon tay tra móng ra đến tận đầu mũi 
móng không nên dài quá 6 ly. 

,Nẽu vòng móng (bằng đồi mồi hoặc nhựa) rộng 
hay hẹp hơn so với đáư ngón tay, thi nhúng vào 


Mũi hơi nhọn 



Tốt 

Móng đàn ngón tay cái 



8 



ước sôi để nắn lại cho vừa. 

Cách đặt bàn tay phải lên đàn 

1. Ngón tay út chạm lên chồ mắc đây (không chạm vào các sợi đây). Làm như thế, 
ban tay đỡ mỏi, đánh thoải mái. 

Các ngón tay đã tra móng, chồ đứng của móng ngón trỏ, ngón giữa thẳng góc với 
s.;i d*\y. 

Khòng đặt móng nằm chếch trên sọi dây, vì như thế đánh khó nhanh nhẹn. 

Ngón trò và ngón giữa đặt đũng chỗ đứng, ngón cái cứ đánh theo chiều tự nhiên 
của nó. 



2. Muốn tiếng đàn kêu trong trẻo và rõ ràng, nôn gẩy dây đúng vào điểm cách cầu 
từ 9 ly đến 1 phàn. 


\ 


9 



PHẦN THỨ HAI 


Tập cơ bản 


1. Trong phần luyện tập cơ bản, chúng ta sẻ dùng kiểu gam: đỗ rẽ pha xon ỉa (đô); 

2. Để tiện việc ghi chú trong các bài tập, chứng ta đồng ý với nhau về cách đánh số 
nhửng ngón tay phải nh* sau: 

Ngón cái đánh số 1. 

Ngón trỏ đánh số 2. 

Ngổn giữa đánh số 3. 


3. Trong nhưng bước tập đầu tiên, để tránh việc ghi ở hàng phụ những nốt quá cao 
- ghi như thế khó đọc - chúng tôi sẽ ghi ký hiệu 8ưa ở trên những nốt nhạc mà chúng 
ta muốn đánh cao lên một quâng 8. Ví dự: 


« o 



Tập tay phải 


Bài 1 - Tập đi gam. Tập đánh ngón ỉ và 2. 


(^hú dẫn về bài 1: Bải đầu này nhằm giúp cho ngưòi học tập đi gam, để biết tên 
và VỊ trí của từng dây đàn, đồng thời cho hai ngón tay phải (ngón 1 và 2) tập gẩy. Yêu 
cẩu chủ yếu cần nắm khi tập : chú ý nhớ đúng chỗ đật của từng dây trên cây đàn, 
thích ứng với từng nốt ghi trong bài tập. Ví dụ: 


Nếu ghi 



Nếu ghi 



♦ 



thì đánh đúng “đỏ” dây 1, không thể nhầm lẩn vói 

ó 

o “đô” dây thứ 6: 


o 


thì dánh đung “pha” dây thứ 3, không thể nhầm lẫn vói 


ọ 


“pha” dây thứ 8 v.v... 


11 






S£& ^ae hông nhỉn nốt ' cách h -■* - 


Lúc bắt đẩu tập, đánh chậm; quen dần có thể đánh nhanh lên. 



Bài 2 - Tập đánh ngón 1, 2. Tập đi gam . Bấi tập m tấu nhặt hơn 

















Bài 3 - Tập đánh ngón ỉ, 2. Tập đi gam. Bài tập tiết tấu nhặt hơn nửa. 



Trong bài này, đoạn sau cùng khồng ghi số ngón tay phái, đoạn này lập lại đoạn 
trên. 

Bài 4 - Tập đánh ngón 1, 2; đi những nốt liền bậc. 



13 





















14 








Bài 6 - Tập đánh ngón 1, 3; mỗi ngón ở thế cơ bản. 



Ị 

Bài 7 - Tập đánh ngón ĩ, 3; tiết tâu nhặt hơn , đi những nốt cách bậc. 



* 


I 



















Bài 8 - Tập đánh ngón ĩ, 3; vừa đánh ở thế cơ bản, vừa đánh những nốt liền bậc. 

































Bài 9 - Tập đánh phối hợp ba ngón 1, 2, 3. 

Chú y : Khi ba ngón 1,2,3 đánh phối hợp, ngón 1 và 3 được phân tòng hai nốt cùng 
tên (ví dụ: đỗ - đô) cách nhau một quãng 8, còn ngón 2 thì đánh tất cả những nốt năm 
trong quãng 8 ấy (ví dụ: rê, pha, xon, la). 



Bài 10 - Tập đánh phối hợp ba ngón 1, 2, 3. 



4 


17 



















Bài 12 -Tập đánh phối hợp ba ngón ĩ, 2, 3. 





18 


3 


1 


3 \ 


















Tập tay trái 


Từ trước đến đây, chúng ta tập vói bàn tay phải Bây giờ, chúng ta bắt đầu tạp với 
bàn tav trái, đồng thời vẫn tiếp tục tập vói bàn tay phai* _ 

ngón củabàn tay trai nắnnot trên dây, làm cho những tiêng đàn ấy có màu sắc mong 
muốn. Màu sắc kết t nh trông ngon ky thuật. Phần Ịứn những kỹ thuật cùa đàn 

như! nTn Zs Cmt chứng ta sê hpc trong nhưng phân 

sa Muốn năn n6t n dVy a nao, a ta đ y ể trái phải bắt đúng vào dây ấy, mà muốn bất đúng vào 

da Tập tay ả tr2 P trước d hêt là tập cho các ngón tay trái bát đúng sợi dây mà minh muốn 

bắ Bất dây là bất đoạn dãy ở phía bên trái của nhạn (đoạn bên phải của nhạn là để 

? ú] n' ề bát dáv, ta dùng củng một lúc ba ngón: ngón trò, ngón pữa ngón nhẫn (của tay 

tráB Sng £ ỉhề cM dùng g một thì dùng 

ngon tro! khi dung hai ngon cung một lúc thì dùng ngón trỏ và ngốn gi a. 

Ta để các đầu ngón tay chạm vào dây nào cân băt. ,_ 1 ; K«+- 

Không nên bãt dây ở sát bên nhạn Trên hướng từ con nhạn về phía trục, chỗ bắt 

dây phải ở gẩn giữa. 


Bài 13 - Tay trái bắt dây những nốt liền bậc. 

+ 



* 


19 







Chú dẫn: 

' Tay trái bắt dây ở những nốt có dấu +. 

• Để tập có kết quả, không gặp nhiều khó khán, nên theo cách sau: Trước hết, tập 
đánh bản nhạc với tay phải; sau khi tay phải đánh khá thạo mói bắt đầu tập bắt dây 
với tay trái. Bước đầu, tay phải gẩy trước, tay trái bắt dây sau khi tay phải gẩy; dần 
dần tay trái quen bắt dây, tay phải vừa gẩy, tay trái vừa bắt dây cùng một lúc. 


Bài 14 - Tay trái bắt dây những nốt cách bậc. 



20* 





















Phối hợp thoải mái các ngón của tay phải 

Ở phần trước, chúng ta dùng các ngón của tay phải theo một sự phán công có tính 
chất “máy móc” là: ngón 1 và 3 gẩy hai nốt cùng tên cách nhau một quãng 8, còn ngón 
2 gẩy những nốt nằm giửa hai nốt cách nhau một quảng 8 đó. Nói rõ hon nữa, ngón 3 
gẩy nốt trầm của quãng 8, ngón 1 gẩy nốt cao của quảng 8, còn ngón 2 gẩy bốn nốt 
nằm giữa nốt trầm và nốt cao cùa quãng 8. Ví dụ; 



Việc dùng các ngón tay phải theo sự phân công này có tính chất cơ bản. Ta cần nắm 
chắc lấy để dùng mãi về sau. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thi chưa đủ để đánh trôi chảy 
một bản nhạc. Các ngón của tay phải cần được dùng linh động, thoải mái hon nửa, 
theo các cách sau đây: 

1. Ngón 1 và ngón 3 gẩy hai nốt cách nhau một quãng 7, cách nhau một quãng 6, 
cách nhau một quãng 5, cách nhau một quãng 4, cách nhau một quãng 3. Ví dụ: 

quãng 6 quầng 4 



Trong trường họp ngón 1 và ngón 3 gẩy hai nốt của quãng 7, của quảng 6, của 
quãng 5, của quăng 4, của quãng 3...thì ngón 2 gẩy những nốt trầm giữa hai nốt của 
quãng 7, quãng 6, quảng 5, quãng 4, quâng 3. Ví dụ: 



o 



I 2 2 2 3 



I 2 2 



2. Gặp trường họp nét nhạc đi xuống liền bậc (theo hệ thống gam của đàn thập 
lục), ta dũng một ngốn 1 để gẩy luôn các nốt đi liền bậc đó. Ví dụ: 


« 


21 
















, fi 3 ; Gặp , đi lêl1 kền bậc, ta có thể dùng một ngón 3 hoặc một ngón 2 để gẩy 

luôn các nốt đì liền bậc đó. Ví dụ: ' J 



Bải Ị 5 ■ Phổihợp thoải mái các ngón tay cúa tay phải: ngón 1 và 3 đánh quãng 7, 
quăng 6. Tay trái bắt dây (ở những' nốt có dấu +). 



22* 

1 








Bài 16 - Phối hợp thoái mái các ngón của tay phái: ngón ỉ và 3 đánh quãng 5. Tay 
trái bắt dây. 



Bài 17 - Phối hợp thoải mái các ngón của tay phải: ngón 1 và 3 đánh quăng 4, 
quãng 3. Tay trái bắt dãy . 




4 


23 











Bài 18 - Phối hợp thoải mái các ngón của tay phái. Tay trái bắt dây. 



Bài 19 - Phối hợp thoái mái các ngón của tay phải. Tay trái bắt dây. 



24 




















Bài 20 - Phối hợp thoái mái các ngón của tay phái. Tay trái bắt dây. 



* 


25 
























26 

« 






PHẲN THỨ BA 


Các ngón kỹ thuật 


Trong phần luyện tập kỹ thuật này, chúng ta vẫn dùng kiểu gầm: đô rê pha xon la. 


Ngón á 

Ngón á kiểu xưa: Ngón á là một ngón kỹ thuật đặc biệt của đàn thập lục, là 
một kiểu chạy những nốt liền bậc của gam, chạy từ bậc cao xuống bậc thấp. Ví dụ (a): 


Ký hiệu ngón á 
theo lối xưa 


Ký hiệu ngón á 
Ểheo lối mới 


Diễn tấu của 
ngón á 



1. Theo lối xưa, cách ký hiệu của ngón á là một chữ Á Cbản nhạc ký hiệu bằng hò , 
xừ, xang, xê, cổng). 

VI chỉ ghi bằng một chữ Á, cho nên nốt đầu và nốt cuối của ngón á không qui định 
rồ ràng. Hai nốt này do từng người chơi qui định tùy ý muốn. 

Để được rỗ ràng, trong tập sách này, chúng tôi ghi ngón á bàng ký hiệu và nhân đó, 
tất nhiên nốt đầu và nốt cuối của ngón á cũng sẽ được quy định cụ thể. 


2. Mỗi một ngón á có một thời gian nhất định của nó. Trong ví dụ trên, thời gian 
của ngón á là một nốt đen. 

Có thể có ngón á mà thời gian chỉ là một móc đon. Ví dụ (b): 


27 













Căn cứ vào hai ví dụ về ngón á vừa nêu, chúng ta thấy mỗi ngón á gồm cổ nhiều 
âm hợp thành. Và tất cả các âm hợp thành ngón á đều có thời gian bằng nhau. 

Ví dụ (a) có sáu nốt, mỗi nốt bằng 1/6 nốt đen. 

Ví dụ (b), mổi nốt bằng 1/6 móc đon. 

Cần nắm rõ “tất cả các âm họp thành ngón á đều bằng nhau”, để tránh tình trạng 
đầu ngón á đánh nhanh, cuối ngón á đánh chậm, hoặc ngược lại. Đánh ngón á phải 
đều tay. 

Tuy nhiên, ngón á không phải lức nào cũng chạy một nét nhạc gồm sáu âm. Có khi 
ngon a chạy một net gôm năm âm (mà thông thường, muốn thành ngón á thì nét 
nhạc phải chạy qua ít nhất nâm âm), có khi chạy bảy âm, tám âm...Trong những 
trường họp này, môi một âm họp thành ngón á có thòi gian bằng 1/5, 1/7, 1/8 của 
ngón á. Ví dụ: 



3. Để đánh ngón á kiểu xưa, ta dùng ngón 1 của tay phải. 


Bài 21 - Tập đánh ngón á (kiểu xưa), ngủn á bước sang một nốt liền bậc. 



28 










Bài 22 - Tập đánh ngón á (kiểu xưa), ngón á bước sang một nốt cách bậc. 

































, ■ Bềi Ẻập về ngón á (kiếu xưa) có tinh chất giài trí. Tay trái bắt dây những 

chô có dâu +. 



, Bài 24 ■ Bài tỹp uề n ễ ón á (kiểu xưa) có tính chất giải trí. Tay trái bắt dây. 


Xuân phong 

Nhanh vừa 



30 


4 




Ngón á kiểu mới: Hiện nay, trong những bản nhạc phối khí cho dàn nhạc dân 
tộc, đàn thập lục có đánh những nét chạy nốt liền bậc của gam, từ bậc thấp lên bậc. 
cao. Ví dụ: 


Ký hiệu 


Diễn tấu 



• 'lĩ * 



Chúng tôi gọi kiểu chạy dài này là ngón á kiểu mới, vì xét về các mặt kiểu chạy này 
cung giống kiểu xưa, chỉ có một điểm khác là kiểu xưa thì chạy từ bậc cao xuống bậc 
thấp, còn kiểu mới này thì từ bậc thấp lên bậc cao của gam. 

Để đánh ngón á kiểu mới, ta dùng ngón 2 hoặc ngón 3 của tay phải. 

Bài 25 - Tập ngón á kiểu mới: tập cơ bản, tập đánh với ngón 3 và ngón 2 của tay 





















3 



Bài 27 - Tập ngón á kiểu mới: ngón á bước sang một nốt cách bậc. 















o 



Bài 28 - Bài tập về ngón á kiểu mới, có tính chất giái trí. 


Những bông hoa mùa xuân 

(Trích đoạn) 


Nhạc: NCiUYEN VÃN THƯƠNG 
Phối cho thập lục : VÁN LUYỆN 



« 


33 















Ngón nhấn 

1. Vì đàn thập lục lên dây vói gam năm âm, cho nên thiếu một số nốt cần thiết. Ví 
dụ: gam đô rê pha xon la thiếu mi, xi. Muốn có mi, ta mưọn rê, nhấn rê lên cao thành 
mi. 

• Đ j 01 „ khi . âm cầ ? th | êt dá có sdn d ể am ’ nhưng vì muốn nghe cho được uyển chuyển 
dịu dàng, người choi lại không đánh âm sản có, mà nhấn với dụng ý một âm thấp len 
cao băng âm sản có đó. Ví dụ: gam đô rê pha xon la đã sẵn có ám xon, nhưng người 
chcn vi muốn có một âm xon nhấn dịu dàng, uyển chuyển, lại mượn âm pha (âm thấp) 
nhân lên cao thành ầm xon (đả sẵn có). 

, 9°^ hai trĩ fờng hợp nửa phải dung ngón nhấn, trường hợp một âm thấp luyến sang 
Một âm cao, hoặc một âm cao luyến sang một âm thấp. Ví dụ: 



Vì có dấu luyến, trong ví dụ (a) âm đô phải dính liền với âm rê. Muốn tạo hiệu quả 
“đính Hồn” giữa hai âm đô - rê, trong đần thập lục phải nhấn đô lên thành rè. 

2 *^ Jn nhân là âm có được-do âm mượn một âm thấp, nhấn âm thấp ấy lên thành 
âm cao. 

. Từ một âm ’ có thể nhấn cao Iên nửa âm, một âm, một âm rưỡi, có khi đặc biệt còn 


?: 3 hơi ^ĩ 01 ] nhấ ?> ta dủn ể đầu của một, của hai, hoậc của ba ngón tay trái 

ân lên trên đoạn dây bên phía trái của nhạn, ấn lên đến độ cao mong muốn. Nếu dùng 


34 * 









một ngón để nhấn thì dùng ngón trỏ, nêu ba ngón thì ngón trỏ, ngón giữa và ngón 
nhẩn. 

4. Không nên nhấn ỡ sát bên nhạn. Trên chiều hướng đi từ con nhạn về phía trục, 
chỗ các đầu ngón tay ấn lên dây phải ở gần giữa. 

5. Trong bài tập. để chi cho biết âm nào là âm nhấn, chúng tôi ghi dấu u trên 
những nốt ấy. Ví dụ: 



Để chơi âm nhấn, ta đùng đầu ngón tay trái đật lên dây của ám thấphề n bậc so với 
âm nhan ấy. Trong ví dụ vừa nêu, xon (b) và la (b) là âm nhấn. Muốn có xon nhân, đâu 
ngón tay trái phải đặt lên dây của âm pha (âm thấp liền bậc so vói âm xon), rối từ đây 
nhan lên thành xon. Muốn có la nhấn, phải nhấn lên dây của âm xon 

Con hai âm xon (a), xon (c), tuy độ cao cùng là'xon, nhưng vì không có ghi dẫu u ớ 
trên, cho nên khi diển tấu hai nốt xon đó, ta chỉ gẩy vào chính dây xon đãsãn co. 

Muon nhấn một âm lên nửa âm, ngón tay trái ấn lên chính dây của âm đó. Vi dụ 
muốn có xon thăng, đầu ngón tay trái ấn lên dây xon. 

6. Âm không nhấn luyến sang một âm nhấn (một âm thấp luyến sang một âm cao). 



Ví dụ (1) Ví dụ (2) 


Để chơi một âm không nhấn luyến sang một âm nhấn, ví dụ (1) và (2), 1 trư bẽ hết 
ngon tay phải gây vào dây của âm không nhấn (âm thấp) để cho tiếng của nó vang hết 
đo dai, rồi lien sau đó đầu ngón tay trái ấn lên dây của âm vừa gẩy, nâng tiếng vang 
lên đen đỏ cao cua âm nhấn? Trong ví dụ (1) ngón tay phải đầu tiên gay' vào dây 
đê cho tiếng đô vang trong thời gian một nốt đen, rồi liền sau đó đầu ngón tay trai ân 
lên dây đo, nang tiêng vang đô lên đến rê. Trong ví dụ (2), ngón tay phải gây vào dây 
la, đê cho tieng la vang trong thời gian là một móc đơn, rồi liền sau đó đầu ngón tay 
trai ấn dây la, nâng tiếng vang la lên đến đô. 

7. Âm nhấn luyến sang một âm không nhấn (một âm cao luyến sang một âm thấp). 



Ví dụ (3) Ví dụ (4) 


Để chcà một âm nhấn luyến sang một âm không nhấn, trước hết củng một lúc đầu 
ngon tay trái ấn lên dây cua âm không nhấn, còn ngón tay phải thì gay vào dây mà 




ngón tay trái đang ấn lên. Để cho tiếng của nó vang hết độ dài, rồi liền sau đó nhấc 
ngón tay trái lên, không ấn nữa, tiếng vang tất nhiên hạ thấp xuống bằng độ cao của 
âm không nhấn. Trong ví dụ (3), đầu tiên cùng một lúc đầu ngón tay trái ấn lèn dây 
của âm pha (âm không nhấn; sau khi nhấn, âm pha lên cao đến xon), còn ngón tay 
phải thì gẩy vào dây mà ngón tay trái đang ấn (gẩy lên nghe xon). Để cho tiếng của 
âm xon vang hết nốt đen, rồi liền sau đó nhấc ngón tay trái lên khống ấn nữa, tiếng 
vang tất nhiên hạ thấp xuống bằng pha. 


Bài 29 - Bài tập về ngón nhấn: nhấn lẽn một âm, dùng ngón tay nào đánh củng 
được (tay phái). 



Bài 30 - Bài tập về ngón nhấn: nhấn lên nửa âm. 
Vừa phải 



2 2 2 1 1 1 2 


36 
















Bài 31 - Bài tập về ngón nhấn, có tính chất giái trí. 




2 1 2 12 12 






2 






i 

m 



1 2 2 11 1 


u u 



1 2 2 2 


0 ' 


2 





, Chậm ỉại 

Cn 



II 


^tl 3 ĩ: Jí d Jỉí P ,: l ' ặ ám khÕng nhăn luyến sang một ăm nhế ' n ’ âm nhă 'n luyến sang 
một ám không nhấn. e 



37 








Bài 33 - Bài tập về ngón nhấn, có tính chất giải trí. 

Son sắt một lòng 


Nhạc: ĐẮC NHẪN 

Phối cho thập lục : VÃN 1UYỆN 

Vừa phái 



38 












Bài 34 - Bài tập về ngón nhấn, có tính chất giải trí. 


Xe chỉ luồn kim 

(Quan họ Bắc Ninh) 


Phối cho thập lục : VĂN LUYỆN 




4 


39 



















Gam: Đô rê mi pha xon la đô 

Trong các phần trước, chứng ta tập cơ bản và ngón kỹ thuật với gam đô rê pha xon 
ỉa (đô). 

Bây giờ, chúng ta tập với gam đô rê mi pha xon ỉa (đô), một gí m củng hay dùng 
trong đàn thập lục. 

Muốn so dây thành gam đô rẽ mi xon la (đô), chúng ta chỉ cần chuyển con nhạn 
dưới nốt pha dịch vé phía bên trái một ít. 


Bài 35 - Tập đi gam đô rê mi pha xon la (đô). 




o 


- Ị . 


ĩ..t f 



Bài 37 - Một bản nhạc ngắn với gam mới. 



40 


4 












0 


2 


2 


I 


ĩ 


???? 



[ 


=11 


n 


o 


I 


2 


2 


Bài 38 - Một bài tập giải trí với gam đô rê mi xon la (đỏ . 


Anh về miền Bắc 


Nhạc : ĐAC nhan 

Phối cho thập lục : VÃN LUYỆN 



* 

41 










Ngón bong long 

ơ Nam bộ, gọi song long là song thinh 

1 son ^ on £ một kiểu đánh cùng m: t lức hai nốt của một quãng 8. Vì đánh 
cũng một lúc, cho nên hai tiếng của song lor 'Ị cùng phát ra một luc: ở thế cơ ban, 
ngón song long là cũng phát. Ví dụ: 



2 ; Tuy nhiên, hai nốt của ngón song lo Ì.T cũng co thể đánh rải ra, đỏ là song long 
phát, nối tiếp. Song long phát nối tiếp thong thường hay chạy liên tiếp qua hai, ba, 
bốn quãng 8 khác nhau. Ví dụ: 



3. Để đánh ngón song long cùng phát củng như phát nối tiếp, ta dùng hai ngón 1 
và 3 của tay phải, ngón 3 đánh âm trầm, ngón 1 đánh ầm cao. 


Bài 39 - Tập ngón song long (đi, iền bậc). Gam: đô rê pha xon la (đỏ). 



I 



8 " 


. 'O -"—Lạ 



: Ọ 
1 p 



ỡ 

o 



Bài 40 - Tập ngón song long (đi ?ách bậc). 



ọ 







h--( : 





ữ. 

•••© 


l * .ị ĩ ' 

: 0 


: ° II 




# 


o 


42 


i 

















Bài 41 - Bài tập giáỉ trí về ngón song long cứng phát. 


Lưu thủy tẩu mã 

(Nhạc cố) ' . 

Hơi nhanh Phối cho thập lục : VĂN LUYỆN 



43 







Bài 42 - Bài tập giải trí uề ngón song long phát nối tiếp. 


Bình bán 

(Nhạc cố) 


Phối rhn th .ìn Im r • V/ÀM I I ivíki 



44 



























Ngón song huyền 

Tử chỗ ngón song long là một kiếu đánh củng một lúc hai nốt của một quãng 8, 
chúng ta có thể đi đến chỗ dùng ngón song huyền, ngón mà hiện nay trong nhửng bài 
phôi khí cho dản nhạc dằn tộc, đàn thập lục có đánh, hiệu quả khá tốt. 

Ngón song huyền là kiểu đánh cùng một lúc hai nốt của một dày quãng 3, quãng 5, 


quãng 6...Ví dự: 



Đế đánh ngón song huyền, ta củng phải dùng củng một lúc hai ngón của tay phải. 
Nếu hai dây họp thành ngón song huyền cách xa, ta dùng hai ngón 1 và 3; nếu hai dây 
gán nhau, ta dùng hoặc hai ngón 1 vả 2, hoặc hai ngón 2 và 3. 


Bài 43 - Tập ngón song huyền, tập cơ bán. 






45 


















(đ “ 45 ' Dùng ngón song huyền trong một bán nhạc ngắn. Gam: đô rê pha xon la 





Bài 46 - Bái tập về ngón song huyền, có tính chất giải trí. Gam: đô rê mi xon la (đô). 



Làng tôi 

j % • ; g f 

1 1 1 2 

2 
















2 


Ngón vỗ 

1. Trong những bản nhạc vui, muốn cho tiếng đàn có một ít màu sắc dịu dàng, 
người choi “vổ” tren đoạn dây bên phía trái của nhạn. (Trong bản nhạc buồn, thỉnh 
thoảng củng có dùng ngón vô). 


2. Vồ nghĩa là dùng đầu hai ngón (ngón trỏ, ngón giữa) hoặc ba ngón (ngón trỏ, 
ngón giữa, ngón nhẩn) của tay trái ấn nhẹ lên dây bên phía trái của nhạn, roi liên sau 
đó nhấc những ngón tay trái ấy lên, nhấc nhanh. Thời gian ấn lên dãy rât ngăn. 


3. Chi ấn nhẹ thôi, ấn đến mức nâng tiếng của nốt gẩy lên đến 1/2 âm. 

* Và cũng vi chỉ ấn nhẹ, cho nên khi ấn, chủ yếu là dùng sức của các ngón tay. 

4. Nếu chỉ cần vỗ một cái thì làm động tác án, nhấc mỗi cái một lần. Nếu vỗ hai cái, 
thì làm động tác ấn, nhác hai lần. 

Với nốt độ dài bàng một móc đơn, thì vổ một cái; với nốt có độ dài băng một nõt đen 
hay nốl trắng, cỏ thể vồ hai cái. 


5. Có hai kiếu vồ: ^ . 

Kiểu thứ nhất: Cùng một lúc, ngón tay phải vừa gẩy, ngón tay trái vừa vô. Thông 

thường, kiểu vồ này dùng ở phách mạnh. 

Có thể ghi kiểu vỗ này như sau: 


Câu nhạc không có vồ 





o 


* 


47 












Củng câu nhạc đó, có vỗ 
(kiểu 1) 


Cách đánh nốt vỗ (kiểu ĩ ì 


lể' 


; o 


pj ■ 


& 


: ũ 


: o 


: I ,i 

: L_f ’ ^ 


Kiến thứ hai: Ngón tay phải gẩy trước, ngón tay trái vồ liền sau khi gẩy. Thông 
thường, kiếu vồ này dùng ờ phách yếu và phần yếu của phách. 

Có thể ghi kiểu VỖ này như sau: 

Câu nhạc không có vỗ 


Củng câu nhạc đổ có vỗ (kiểu 2) 

/1 _ . 


I 3 
nốt gậy 
nót vẠ 


ị?i 


3 3 

m f ^ J 


nốt gấy 1 
nôt Vũ 


6. Chúng tôi ghi ký hiệu V ỉên trên những nốt nào cần vỗ. Ví dụ: 
Cách ghi nốt vồ 


Cách đánh 

ỳ 2 •• 


V 

* 


0^0 

3 


3 

: ỳ • t>* m ì m 


Bài 47 - Tập vỗ ớ phách mạnh . 


V 

9 • 


a 1 2 1 2 2 2 1 


V 

o 


V 

ổ? 

















V 


V 



V 

o 


V 


V 




2 2 2 1 



* . 


III :ỉ 


1 


'I 


Bài 48 - Tập L’ổ í/ phách yểu. 



Bài 49 - Bài tập về ngón vỗ, có tính chất giải trí. Gam: đô rê pha xon la (đổ). 


Nhanh vừa 



Kim tiền 

(Nhạc cổ) 

Phối cho (hập lục 



* 1 2 12 1 


VÃN LUYỆN 

8 '" 



4 


49 












Bái 50 - Bài tập vé ngón vô, có tính chất giái trí. 


Luuthủy 

( Nhạc cô) 


Gam: đô rê pha xon la (đò). 



Phói cho Ihập lục ; VÀN LUYẺN 
V V 



50 


« 



























Ngón rung 


jT r0ng nhửn ? bả ? nhạ .? du dươn ể’ buồn, muốn cho tiếng đàn có cái gì thấm 
xúc động, người chơi “rung” đoạn dây bên phía trái của nhạn. 


thìa, 


?• ^ểón rung dùng ngay sau khi ngón tay phải đâ gẩy vào dây. 

Muốn rung, tay trái làm những động tác như eau: 

, ' ^°!^l ây .? hía i rái củabạn . (dây mà n ể ón tay phải vừa gẩy), đầu các ngón 

fcl ^l ch u m „ ên: n f u ngón th l dùn ể n ể ón tr ỏ> nếu hai ngón thì dung ngón tro và 

giữa, nếu ba ngón thì thêm ngón nhẫn. 

- Các ngón tay trái ấn nhẹ ỉên dây, nâng tiếng vang của âm vừa gẩy lên đến nửa 


âm. 


v 3ĩ CÒn chạm trên dây ’ nhưng không ấn nữa, mà để cho các 
ngon tay trái tự nâng lên, tiếng vang của âm được trả lại ở độ cao cũ, độ cao luc chưa 
an. 


- Các ngón tay trái làm động tác ấn, tự nâng lên ba, bốn lần, làm hơi nhanh. 

3. Khi rung, chủ yếu là dùng sức của các ngón tay mà rung. 

4. Có thể ghi ngón rung như sau: 


Nốt nhạc không rung 



Nốt nhạc rung 



5. Trên những nốt nhạc nào cần rung, chúng tôi ghi dấu /*v. Ví dụ: 
Cách ghi dấu rung 



c> 


Bài 51 - Tập ngón rung . Gơm: đô rê pha xon la (đồ). 



52 









Bài 52 - Một đoạn nhạc dạo, có ngón rung. Gam: đố rê pha xon la (đô). 


nhâm 




53 


* 




















Bài 53 - Bài tập có tinh chất giái trí vì ngón rung. Gam: đô rê pha xon la (đô). 

Hành vân 



54 





Bài 54 - Bài tập có tính chất giúi trí uề ngón rang. Gam: đô rê pha xon la (đô). 

Tứ đại cảnh 






* 


55 





































MỤC LỤC 

Trang 

Lời nói đau 

3 

PHẦN THỨ NIIẤT 

5 

r. 

- Giới thiệu cây đàn thập lục 

5 

- So dâỵ 

6 

- Tư thế đánh đàn 

8 

- Hai bàn tay 

8 

- Móng đản 

9 

- Cách đặt bàn tay phải lên đàn 

PHẦN THỦ HAI 

11 

11 

- Tập cơ bản 

11 

- Tập tay phải 

19 

- Tập tay trái 

- Phối hợp của các ngón tay phải 

21 

PHẦN thứ ba - CÁC NGÓN KỶ THUẬT 

27 

27 

- Ngón á 

34 

- Ngón nhân 

42 

- Ngón song long 

45 

- Ngón song huyền 

47 

- Ngon vồ 

- Ngón rung 

MỤC LỰC 

51 

59 


« 


59 



Tự HỌC ĐÀN THẬP LỤC 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 

NGUYỀN ĐỨC THANH 

Biên tập : TẠ TUAN 

Bìa và trình bay : TRITHUC DESIGN DFFICE 

Sứa bán in : ANH TỪNG 




bi H>(m mòn khò lí) X 27 tại : Cty Đầu Tư vù XNK Ván Hórt.KUXR sò 822/21-97 
1,‘XITQr/XB do ( 'ục Xuất Rán cấp ngày 27.11.1990. (ĨP XB số : RM/97/AN (lu NXR 
CUỊI ngày 14.10.1997. Iu xong và nộp 111*11 chiêu tháng 5.1998 



m u 


Giá : 16.000 đ 



